Nhiễu trường ĐH ngoài công lập được xếp hạng trên Bảng xếp hạng ... https://dantri.com.vn/print-2016S011910534§354.htm 


Iof2 


DAN TRI Thứ Sáu 19/01/2018 - 10:52 


Nhiều trường ĐH ngoài công lập được xếp hạng trên Bảng xếp hạng RePEc Việt 
Nam 





(Dân trí) - Tháng 11/2017 vừa qua, Bảng xếp hạng RePEc được công bó, theo bảng 
xếp hạng này có đến 4 đơn vị nghiên cứu ngoài công lập, gôm Viện nghiên cứu phát 
triển Mekong, Khoa Kinh doanh và quản trị thuộc ĐH RMIT Kiệt Nam, Trung tâm 
nghiên cứu xã hội hiên ngành lSR thuộc Trưởng Đại học Thành Táy và Trung tâm 
nghiên cứu chính sách và phát triển Depocen. 


Đề có mặt trong top xếp hạng của RePEc, các đơn vị phải đạt các tiêu chí xét chọn 
nghiêm ngặt như: sô lượng bài, sô lân được các bài báo và tạp chí khoa học khác trích 
dẫn, mức độ ảnh hưởng.. 


Top 25% institutions in Viet Nam 


Auth 
RankW.Rank 1Institution ScoreAuthors nẻ 
shares 
1 [1] Mekong Development Research Institute 1.97 8 7.4 
Hanoi, Viet Narn † l 
2 [3] Foreign Trade University 211 9 7.9 


Hanoi Viet Nan 


School of Business and Management, RMIT University 
3 [4] Vietnam 2.64 4 4 
He Chỉ Minh Cky, Viet Nam 


4 [2] Institute of Public Policy Management (IPPM) 2.98 2 .. 


Hanoi Viet Na£mm 


Centre for Interdisciplinary Social Research, Western 
5 [5Ì University 3.13 5 4 


Hanoi, Viet Nam 
Top5 các đơn vị nghiên cứu Việt Nam trên bảng xếp hạng RePEc 


Theo đó, Viện nghiên cứu phát triển Mekong đứng vị trí thứ nhật, Khoa Kinh doanh và 
quản trị ĐH RMIT Việt Nam đứng vị trí thứ 3, Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành 








phát triển Depocen đứng thứ 6. Đây là những đơn v1 ngoài công lập lọt vào ““Top 25% 
tô chức nghiên cứu kinh tế hàng đâu Việt Nam” theo công bố tháng 11/2017. 


Với kết quả trên, xếp hạng của Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành ISR được xem 
là một cú “lội ngược dòng” khi từ vỊ trí thứ 6 trên Bảng xêp hạng vào đầu năm 20177 
lên vị trí thứ 5 chưa đây một năm sau đó. 


Thứ hạng này còn xếp trên một sô tên tuổi lớn như Đại học Kinh tế — Đại học Quốc g1a 
Hà Nội, Đại học Kinh tê Quôc dân, Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triền... 


Với bảng xếp hạng dành cho tác giả — các kinh tẾ gia, các gương mặt quen thuộc của 
ngành kinh tế vẫn tiếp tục giữ các vị trí dẫn đầu như: TS. Nguyễn Việt Cường (người 
cũng theo RePEc, lọt vào top 5% nhà kinh tế ảnh hưởng nhất), TS. Nguyễn Thu Thuỷ 
(Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương), TS. Võ Xuân Vinh (thành viên Hội đồng 
ngành Kinh tế, Quỹ NAFOSTED), TS. Nguyễn Ngọc Anh (Giám độc DEPOCEN), 
TS. Vương Quân Hoàng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứ xã hội liên ngành ISR, người 


7/29/2021. 11:36 PM 


Nhiễu trường ĐH ngoài công lập được xếp hạng trên Bảng xếp hạng ... https://dantri.com.vn/print-2016S011910534§354.htm 


trong năm qua có 3 bài được công bô trên các tạp chí thuộc danh mục của Nature 
Research. 


Top 25% authors in Viet Nam 


Rankingq of institutions 
Ranking of authors 


Details 
RankW.Rank Author Score 
Cuong Viet Nguyen 
1 [1] Mekong Devekprnent Research Irstitute, Hanoi 1.55 
Institute of Pưb& Poäcy Manaoermenit (IPPM}), Hanoi 
2 [9] Thuy Thu Nguyen | 3.35 
Foreign Trađe Univers#y, Hanoi 
Xuan Vinh Vo 
3 [4] unwersey of Ecoenomics Ho Chỉ Mãnh City 4.11 
CFVG, Ho Chỉ Mth Cây 
4 [5] Anh Ngoc Nguyen 4.8 
Develkprnent and Poäcies Research Certer (Depocen}, Hanoi : 
School of Bưstiess and Management, RMIT Unwersity Vietnam, Ho Chỉ Minh City 
6 [2] Quan Hoang Vuong 7.27 


Certre for Irterdiscipfnary Social Research, /đestern Universty, Hanoi 


Bảng xếp hạng các nhà kinh tế học theo đánh giá của RePEc 


Được biết tại Việt Nam, bảng xếp hạng này có sự tham gia của 89 tác giả nghiên cứu 
và 41 tô chức trong lĩnh vực kinh tê học. 


Dự án nghiên cứu kinh tế học RePEc (Research Papers in Economics) là nỗ lực hợp tác 
của hàng trăm tình nguyện viên tới từ 82 quốc gia trên thê giới nhăm tăng cường phố 
biến nghiên cứu về kinh tê học và các ngành khoa học liên quan. Dựa vào các đơn vị 
có đăng kí vào cơ sở đữ liệu, RePEc xếp hạng các tổ chức nghiên cứu, trường đại học 
và các nhà nghiên cứu về kinh tê trên thê giới. 


Nhật Hồng 
Link nội dung: hftps://dantrI.com.vn/ø1ao-duc-huong-nghiep/nhieu-truong-dh-ngoa1- 


cong-lap-duoc-xep-hansg-tren-bansg-xep-hang-re-p-ec-vIet- 
nam-2018§0119105348354.htm 


2of2 7/29/2021. 11:36 PM 


